Viêm loét dạ dày Việt Nam Forestry 

Bệnh viêm loét da dày , tá tràng là một căn bệnh khá thường gặp ở đường tiêu hóa. Tại các quốc 
gia phát triến, tỷ lệ mắc bệnh ước tính khoảng 10% dân số. Tại Việt Nam, đây là bệnh đứng đầu 
trong các bệnh về đường tiêu hóa với tỷ lệ mắc là 26%. Tìm hiếu chi tiết về bệnh lý này trong bài 
viết dưới đây. 

Viêm loét dạ dày tá tràng là gì? 

Viêm loét dạ dày tá tràng hay viêm loét dạ dày là tình trạng tốn thưong loét trên niêm mạc dạ 
dày hoặc tá tràng (phần tiếp nối với dạ dày và là phần đầu của ruột non). Khi dạ dày bị viêm loét 
sẽ xuất hiện các lóp niêm mạc dạ dày bị tổn thưong do quá trình bào mòn của các acid và pepsin 
bên trong lòng dạ dày. 

Theo mô học, viêm loét dạ dày hành tá tràng còn được coi là hiện tượng hoại tử niêm mạc dày 
dày ở mức độ tổn thưong và kích thước vết loét lớn hon hoặc bằng 0,5cm. Vị trí viêm loét dạ dày 
tá tràng thưòng phổ biến nhất ở kh u vực tá tràng, nhiều gấp 4 lần so với viêm loét ở khu vực dạ 
dày. 

Có khoảng 4% trường họp viêm loét dạ dày xuất phát từ các khối u ác tính, 96% còn lại là do các 
nguyên nhân lành tính. Biếu hiện của vết loét có thế là vết ăn mòn, lõm hoặc loét thành hố hoặc 
vết lồi giống polyp đại tràng. Thông thường, vết loét tại dạ dày thường lõm và ở khu vực tá tràng 
thì thường lồi với nhiều hình dạng khác nhau. 




Căn cứ vào vị trí của vết loét, viêm loét dạ dày tá tràng được phân chia thành các bệnh tưong ứng 
với tên gọi như sau: 

• Viêm loét dạ dày: Đặc trưng bởi các vết viêm loét xuất hiện ở mặt trong của thành dạ dày. 

• Viêm loét tá tràng: vết loét tại mặt trong của hành tá tràng. 

• Viêm loét dạ dày tá tràng: vết viêm loét đồng thời xuất hiện ở cả mặt trong của thành dạ dày và 
cả hành tá tràng. 

• Viêm loét thực quản: vết loét xuất hiện tại mặt trong, vị trí 'Á dưới thực quản. 

• Viêm loét hang vị: vết viêm loét xuất hiện tại mặt trong của thành hang vị. 

• Viêm loét tâm vị: vết viêm loét xảy ra ở mặt trong của thành tâm vị. 

• Viêm loét bờ cong nhỏ: vết loét xuất hiện tại mặt trong thành bờ cong nhỏ của dạ dày. 

• Viêm loét bờ cong lớn: vết loét xuất hiện tại mặt trong của thành bờ cong lớn ở dạ dày. 

• Viêm loét tiền môn vị: Viết viêm loét xuất hiên tại mặt trong của thành tiền môn vị. 

Triệu chứng viêm loét dạ dày 
Đau bụng 

Đặc trưng bởi cảm giác đau tức vùng bụng trên. Đây là triệu chứng sớm nhất báo hiệu bệnh. 
Ngoài ra, người bệnh có thế bị đau lan ra sau lưng. Cảm giác đau bụng có thế xuất hiện bất cứ 
lúc nào nhưng đau nhiều nhất là khi bụng đói, sau ăn vài tiếng hoặc ăn quá no. Cảm giác đau ở 
mỗi người là khác nhau, có người chỉ đau nhói nhẹ kéo dài, có người sẽ đau quặn thắt kèm theo 
tức ngực, đau lưng. 






Buồn nôn, nôn 


Các vết viêm loét khiến dạ dày co bóp mạnh hon nhất là trong quá trình tiêu hóa thức ăn. Điều 
này khiến nguời bệnh bị nôn ói, nôn ra cả thức ăn của bữa truớc vì dạ dày không thế tiêu hóa 
đuợc. Nguời bệnh cũng có thế nôn thức ăn lần máu nếu xảy ra tình trạng xuất huyết. Truông họp 
này cần đuợc cấp cứu và điều trị kịp thời nếu không sê nguy hiểm đến tính mạng. 

Rối loạn tiêu hóa 

Chức năng tiêu hóa của dạ dày bị suy yếu khiến cho việc tiêu hóa thức ăn khó khăn hon. Tình 
trạng này còn gây ra chứng táo bón hoặc tiêu chảy. 

Chướng bụng, ợ hơi 

Việc thức ăn bị ứ đọng thuờng xuyên khiến nguời bệnh luôn có cảm giác phình truớng ở bụng 
vô cùng khó chịu. Bên cạnh đó nguời bệnh còn có hiện tuợng ợ nóng, ợ chua, trào nguợc gây 
đau rát ở cổ và ngực. 

Sụt cân, tiều tụy 

Dinh dưỡng trong thức ăn không được chuyển hóa do tiêu hóa kém khiến cơ thể không hấp thụ 
được. Bên cạnh đó, các triệu chứng của bệnh viêm loét dạ dày ảnh hưởng rất xấu tới sinh hoạt và 
nghỉ ngơi của người bệnh. 



Nguyên nhân gây viêm loét dạ dày 


M 


* 



MỌT so NGUYÊN NHAN KHAC 

• _ 

GÂY 


VIÊM LOÉT DẠ DÀY 


- Sử dụng nhiều rượu bia 

- Ăn quá nhiều muối 

- Hút nhiều thuốc lá 

- Trào ngược dịch một 




TAMtM4EưNl 


Vi khuẩn Hp (Helicobacter pylori) 

Đây là nguyên nhân hàng đầu gây viêm loét dạ dày. Hp là một loại xoắn kh uẩn cư trú trên lóp 
nhày niêm mạc dạ dày. Chúng có thế được lây truyền qua đồ đựng thực phấm, bàn chải đánh 
răng, kh ăn mặt, thực phấm và qua việc hôn. Tại Việt Nam, 70% số người bệnh bị viêm loét dạ 
dày là do vi khuẩn Hp gây ra. 

Lạm dụng thuốc 

Việc sử dụng không kiểm soát một số loại kháng sinh, thuốc giảm đau như aspirin, indomethacin, 
phenylbutazone... cũng là một trong số những nguyên nhân hàng đầu gây viêm loét dạ dày hành 
tá tràng. 

Di truyền 

Một vài nghiên cứu đã chỉ ra rằng, nếu trong gia đình có các thế hệ có người loét dạ dày, hai anh 
em sinh đôi sống ở khu vực khác nhau cũng có thế cùng mắc bệnh giống nhau. 




Ăn uống 


Duy trì chế độ ăn uống vô tội vạ, thiếu khoa học, chế độ dinh duỡng không tốt, ăn nhanh, nhai 
không kỹ, vừa ăn vừa làm việc khác, ăn quá no, lạm dụng nhiều đồ ăn cay nóng, ruợu bia, chất 
kích thích... có thế gây viêm loét dạ dày. 

Nhiễm trùng hậu vị trực khuẳn 

Hậu vị trực khuẩn tồn tại nhiều nhất ở những nguời viêm loét tá tràng, viêm loét dạ dày và trong 
niêm mạc dạ dày của bệnh nhân ung thu dạ dày. Đây là một trong những yếu tố có thế gây viêm 
loét dạ dày. 

Chần đoán 

Có thế phát hiện viêm loét dạ dày bằng các phuong pháp sau: 

Test thở 

Là phuong pháp xét nghiệm tình trạng viêm loét tại dạ dày không xâm lấn cho kết quả chính xác 
cao đến 98%. Phuong pháp này dựa trên việc sử dụng carbon đánh dấu C13 hoặc C14 nhằm phát 
hiện men Urease do vi khuấn Hp tiết ra. 

Cơ chế này dựa trên tập tính của vi khuẩn Hp khi chúng xâm nhập vào trong dạ dày thuờng sinh 
ra một số loại men và độc tố, trong đó có loại men Urease. Loại men này làm phân giải ure. Đe 
làm xét nghiệm này, bạn sê đuợc đề nghị uống urea có đánh dấu C13 hoặc C14. Neu có vi khuẩn 
Hp trong dạ dày thì trong hoi thở sẽ có C02 với C13 hoặc C14. 

Nội soi dạ dày 

Là phuong pháp sử dụng một ống dài linh hoạt có gắn camera và đèn sáng ở đầu rồi đua vào dạ 
dày thông qua đuờng miệng. Ông nội soi sẽ lấy mẫu bệnh phấm từ niêm mạc dạ dày đế làm sinh 
thiết nếu nghi ngờ có nhiễm vi khuấn Hp. 

Một số xét nghiệm khác 

• Xét nghiệm máu tìm kháng thể kháng Hp: Thường ít được sử dụng do tính chính xác không cao. 

• Xét nghiệm phân 

Loét dạ dày có nguy hiểm không? 

Bản thân viêm loét dạ dày không gây nguy hiểm ngay đến tính mạng. Nên mặc dù là một căn 
bệnh có mức độ mắc phố biến cao nhưng nhiều người lại có tâm lý chủ quan không điều trị sớm, 
khiến bệnh diễn tiến thành các biến chứng nguy hiểm như: 



• Xuất huyết tiêu hóa: Đặc trưng bởi tình trạng bệnh nhân đau quặn bụng nhiều, nôn ra máu, đại 
tiện phân đen như nhựa đường và có mùi hôi khó chịu. 

• Hẹp môn vị: Khiến người bệnh nôn nhiều không ăn uống gì được, cứ ăn vào là nôn và đau bụng, 
cơ thể mệt mỏi suy nhược. 

• Thủng dạ dày hoặc tá tràng: Khiến người bệnh đau bụng dữ dội, bụng căng cứng, nôn ra máu. 

Trường hợp này nếu không được cấp cứu kịp thời, người bệnh có thể tử vong. 

• Ung thư dạ dày: Viêm loét dạ dày là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến ung thư 

dạ dày nếu không được điều trị đúng và triệt để. 


JL 

BIẾN CHỨNG 


CHẾT NGƯỜI 


của f 

VIÊM LOÉT 
DẠ DÀY 

•ẶậM MNH ŨUƠHG 





XUẤT HUYẾT DẠ DÀY 


THỦNG DẠ DÀY 


UNG THƯ DẠ DÀY 


HẸP MÔN VỊ DẠ DÀY 


Điều trị viêm loét dạ dày 
Thuốc chữa viêm loét dạ dày 


Mục tiêu của điều trị PUD là làm liền ố loét, giảm đau và ngăn ngừa biến chứng do loét bao gồm 
loại trừ các yếu tố nguy cơ gây loét và dùng thuốc chống loét. 

• Nguyên tắc điều trị: không dùng phối hợp các thuốc cùng cơ chế, không dùng nhóm acid cùng 
lúc với các thuốc khác. Điều trị nội khoa (chống loét, điều trị triệu chứng) là chủ yếu. Hiện tại, chỉ 
phẫu thuật khi điều trị nội khoa mà không có kết quả. 

• Nếu ổ loét nghi ung thư hoá: sau 1 tháng nội soi sinh thiết lại, nếu ổ loét không đỡ nên điều trị 
ngoại khoa. 

• Thời gian điều trị: 4-8 tuần/đợt điều trị. Có thể kéo dài tùy theo kết quả điều trị. 

• Kiểm tra nôi soi lai sau điều tri. 




• Sau 8 tuần nếu không đỡ trên nội soi, nên nội soi nhuộm màu, siêu âm nội soi. Nếu nghi ngờ ung 
thư hoặc ung thư nên phẫu thuật. 

Nhóm thuốc kháng acid (Antacids) 

Là các thuốc có chứa nhôm hoặc calci, magnesi hydroxit, nhóm này có tác dụng trung hoà acid 
không ảnh hưởng đến bài tiết dịch vị cũng như pepsin, 1 -3 giờ sau bữa ăn và đi ngủ. 

Nhóm ức chế thụ thể histamin H2 

Thuốc ức chế thụ thế H2 hiện nay thường dùng các loại: 

• Cimetidin 800mg - uống/tiêm tĩnh mạch. 

• Ranitidin 300mg - uống/tiêm tĩnh mạch. 

• Famotidin 40mg - uống/tiêm tĩnh mạch. 

• Nizatadin 300mg - uống. (Liều tiêm tĩnh mạch thông thường bằng 1/2 liều uống). 

Ưu điểm của thuốc nhóm này là rẻ tiền, an toàn nhưng các thuốc này khả năng ức chế acid dịch 
vị yếu hon so với nhóm PPI. 

Nhóm ức chế bơm proton (Proton Pump Inhibitors - PPI) 

Đây là nhóm thuốc ức chế acid dịch vị mạnh nhất hiện nay thường dùng các nhóm sau: 

• Omeprazl viên 20mg hoặc 40mg, ống 40mg. 

• Lansoprazol viên 30mg. 

• Pantoprazol viên 20mg hoặc 40mg, ống 40mg. 

• Rabeprazol viên lOmg hoặc 20mg, ống 20mg. 

• Esomeprazol viên 20mg hoặc 40mg, ống 40mg. 

Nhóm bảo vệ niêm mạc dạ dày 

• Sucratat: bảo vệ tế bào bao bọc ổ loét, ngăn sự khuyếch tán ngược của ion H+, ức chế pepsin và 
hấp phụ muối mật: có tác dụng phòng loét cấp tính và làm lành loét mạn tính mà không ảnh 
hưởng tới bài tiết dịch vị và pepsin. Nên uống từ 30 phút đến 60 phút trước ăn. 

• Bismuth: vừa có tác dụng bảo vệ niêm mạc dạ dày - tá tràng vừa có tác dụng diệt H.pylori. 

• Misoprostol: là đồng đẳng với prostaglandin E1 có tác dụng bảo vệ niêm mạc dạ dày vì làm tăng 
bài tiết chất nhầy và bicarbonat đồng thời làm tăng dòng máu tới niêm mạc dạ dày - tá tràng. 
Hàm lượng viên 200mcg. Liều dùng thường 400mcg - 800mcg/ngày, uống. Hiện ít dùng do tác 
dụng phụ. 

Các kháng sinh diệt H.pylori 


Amoxicillin 500mg: kháng thuốc ít. 




• Metronidazol/tinidazol 500mg, hiện nay thuốc này bị kháng rất nhiều, sau khi uống bệnh nhân 
thường mệt. 

• Clarithromycin 250mg, 500mg. 

• Bismuth. 

• Furazolidon: nitroturan thuốc này ít dùng ở nước ta. 

• Fluoroquinolones: Levotloxacin 500mg. 

Phác đồ điều trị loét dạ dày tá tràng 

Nguyên lý điều trị bệnh loét dạ dày tá tràng là giảm tiết acid dịch vị và ức chế hoạt động của vi 
khuấn đế làm lành các vết thưong ở niêm mạc dạ dày. 


Phác đồ điều trị loét dạ dày tá tràng do nhiễm HP (Helicobacter pylori) 

Trước hết, ta cần hiểu PPI là viết tắt của Proton pump inhibitors nghĩa là thuốc ức chế bom 
proton. PPI là tên gọi chung của 1 trong 4 loại thuốc sau: Omeprazole 20mg, Lansoprazole 30mg, 
Pantoprazole 40mg và Rabeprazole lOmg. Trong đó thường dùng nhất là Omeprazole 20mg. 

• Phác đồ 3 thuốc PPI/RBC + A + c (dùng trong 10 -14 ngày) 

Omeprazole 20mg X 2 lần/ngày hoặc RBC (Ranỉtỉdỉne Bismuth Cỉtrate) 400mg X 2 lần/ngày, 
uống trước khi ăn 30 phút. 

Amoxỉcỉllỉn lOOOmg X 2 lần/ngày, uống sau ăn. 

Clarithromycin 500mg X 2 lần/ngày, uống sau ăn. 

• Phác đồ 3 thuốc PPI + A + M (dùng trong 10 - 14 ngày) 

Omeprazole 20mg X 2 lần/ngày, uống trước khi ăn 30 phút. 

Amoxicillin lOOOmg X 2 lần/ngày uống sau ăn. 

Metronidazole 500mg X 2 lần/ngày, uống sau ăn. 

• Phác đồ 3 thuốc PPI + M + c (dùng trong 10 -14 ngày) 

Omeprazole 20mg X 2 lần/ngày, uống trước khi ăn 30 phút. 

Metronidazole 500mg X 2 lần/ngày, uống sau ăn. 

Clarithromycin 500mg X 2 lần/ngày, uống sau ăn. 

• Phác đồ 4 thuốc PPI + B + M + T (dùng trong 10 - 14 ngày) 


Đây là phác đồ kế tiếp sau khi thất bại các phác đồ 3 thuốc. 



Omeprazole 20mg X 2 lần/ngày, uống trước khi ăn 30 phút. 

Bismuth subsalicylate 120mg X 4 lần/ngày, uống khi đói. 

Metronidaiole 250mg X 4 lần/ngày, uống sau ăn. 

Tetracyclỉne 500mg X 4 lần/ngày, uống sau ăn. 

Phác đồ điều trị loét dạ dày tá tràng do dùng thuốc Corticoid, NSAIDs, u ác tính 
dạ dày 

• Loét hành tá tràng không có biến chứng 

Omeprazole 20mg hoặc Lansoprazole 15 mg/ ngày X 4 tuần. 

Hoặc 2 X Cỉmetỉdỉne 800mg uống trước khi đi ngủ trong 6 tuần. 

Hoặc 4 X Sucralỷate lg. 

• Loét dạ dày 

2 X Omeprazole 20mg/ Lansoprazole 30mg, uống đều đặn trong 6-8 tuần. 

Hoặc Cỉmetỉdỉne 400mg X 2, uống trong 8-12 tuần. 

Phác đồ điều trị loét dạ dày tá tràng do điều trị hội chứng Zollinger-Ellison 

Uống Omeprazole hoặc Lansoprazole 60mg/ngày. 

Điều trị ngoại khoa (phẫu thuật) 

Các chỉ định điều trị ngoại khoa hiện nay rất hạn chế chỉ phẫu thuật khi: 

• Xuất huyết tiêu hóa do chảy máu dạ dày - tá tràng điều trị nội khoa thất bại, nếu ổ loét lành 
tính: khâu thủng, nếu ổ loét ác tính phẫu thuật cắt bỏ dạ dày. 

• Thủng dạ dày-tá tràng. 

• Hẹp môn vị. 

• Ung thư hóa. 

• Rò dạ dày - tá tràng vào các tạng lân cận. 




Các trường hợp kháng thuốc 

Hầu hết các trường họp loét dạ dày - tá tràng liền 0 loét sau 8 tuần điều trị, một số ít 0 loét 
không liền được xem là kháng thuốc hay loét dai dắng (reíractory): trong trường họp này phải 
tìm nguyên nhân đế điều trị. 


